TUYEN 
TRUYÊN AN 
TOÀN GIAO 
THÔNG 


Làm bới Đặng Xuân Chương 
19-1-2024 


° Hiện nay an toàn giao thông đang là 
vấn đề lớn, được cả xã hội quan tâm. 
Ở nước ta, mỗi năm tai nạn giao 
thông đã cướp đi sinh mạng của 
hàng chục nghìn người, bình quần 
mỗi ngày trên cả nước xảy ra gần 40 
vụ tai nạn giao thông làm chết 
khoảng 30 người, gây thiệt hại về vật 
chất hàng nghìn tỷ đồng, chưa kể 
đến các chi phí cho những người tàn 
tật và mất khả năng lao động. Mỗi 
chúng ta hãy nâng cao trách nhiệm 
của mình khi tham gia giao thông. 


“ Ảnh: https://atgt.baogiaothong.vn/ 


Vấn đề 


Ví dụ về tai nạn giao 
thông: 


*® Nguyên nhân gây tai nạn giao 
thông chủ yếu do uống rượu, bia 
điều khiển phương tiện, chạy 
quá tốc độ quy định, lấn làn, lấn 
luồng, không chấp hành - thậm 
chí chống người thi hành công 
vụ. 

° Để đảm bảo an toàn cho chính 
bản thân và mọi người, việc chấp 
hành luật lệ khi tham gia giao 
thông phải trở thành ý thức, thói 
quen của mọi người dân. Vì vậy 
việc tìm hiểu pháp luật về giao 


Nguyên nhân, 
pháp 


Q)» 


° Đối với người dân ven các tuyến đường, tuyến phố: không 
lấn chiếm lòng đường, vỉa hè để kinh doanh buôn bán, treo, 
đặt biển quảng cáo, làm mái che mái vẩy gây cản trở giao 
thông; không vứt rác ra đường; gương mẫu trong các hành 
vi văn hóa giao thông. 

* Đối với người đi bộ: đi bộ trên vỉa hè; sang đường đúng nơi 
quy định; đi đúng vạch sơn tại nút giao; bảo đảm đi đúng 
phạm vi đèn tín hiệu cho phép; quan sát kỹ khi đi đường 
nhất là khi qua nút giao; không tụ tập dưới lòng đường. 

* Đối với người điều khiển phương tiện giao thông: Không vi 
phạm về nồng độ cồn, quy định về tốc độ, không vượt đèn 
đỏ, không đi vào đường cấm, ngược chiều; không phóng 
nhanh vượt ẩu, lạng lách; không vi phạm làn đường, vạch 
sơn; không đi xe trên hè phố; dùng còi xe phù hợp; dừng, đỗ 
đúng nơi quy định; nhường đường khi tham gia giao thông. 

° Để đảm bảo an toàn khi tham gia giao thông không có cách 
nào khác là phải đội mũ bảo hiểm khi đi mô tô, xe gắn máy, 
xe đạp điện trên tất cả các tuyến đường góp phần giảm hậu 
quả tai nạn giao thông cho chúng ta. Mỗi cá nhân chúng ta 
cần nhớ đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông. 

*° Ảnh: https://thuvienphapluat.vn/ 


Hãy nhớ! 


° Không điều khiển phương tiện cơ giới đường bộ khi chưa đủ tuổi. 

° Không điều khiển phương tiện cơ giới đường bộ khi chưa có giấy 
phép lái xe. 

° Không phóng nhanh vượt ẩu, lạng lách, đánh võng. 

° Không rễ bất ngờ. 

° Không chở quá 2 người trên xe. 

° Không tham gia đua xe, cổ vũ đua xe trái phép. 

° Không uống rượu bia trước khi điều khiển phương tiện tham gia 
giao thông. 

° Đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông bằng xe mô tô, xe gắn 
máy, xe máy điện, xe đạp điện. 

° Lựa chọn tuyến xe buýt công cộng phù hợp để đi lại an toàn. 


Một số cam kết ATGT 
cho học sinh. 


AN TOÀN GIAO THÔNG - TRÁCH NHIỆM 
CỦA MỖI NGƯỜI! 


° Cảm ơn mọi người đã xem 
— Làm bởi Đặng Xuân Chương 
9D7 THCS Trần Hưng Đạo 


Nguồn: 


http://truonglam.thixanghison.thanhhoa.gov. vn/web/trang- chu/pho- Dị 


n-tuyen-truyen/bai-tuyen-truyen-ve-an-toan-khi-tham-gia-giao-thon 


II91819)1919419441) 
(Bài tuyên truyền về an toàn khi tham gia giao thông đường bộ.) 


